Suy ngẫm vê trí thức tinh hoa 


lof4 


VIỆN CHIẾN LUỤC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ HOẠCH VÀ BẨU TƯ. 


Suy ngẫm về trí thức tỉnh hoa 
12:11 |13/03/2022 


Giới trí thức (giới tỉnh hoa) có vai trò quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Và điều quan trọng là trí 
thức đóng góp vào sự “thức tỉnh" xã hội [1]. Trí thức mạnh thì khoa học mạnh, khoa học mạnh thì dân trí tăng cao 
(khai/tăng dân trí), dân trí cao thì đất nước thịnh cường văn minh (hậu dân sinh). Muốn có tầng lớp trí thức mạnh thì... 


TS. Khúc Văn Quý, Đại học Quốc gia Hà Nội 


Sự cao quý của danh hiệu giáo sư 


hí Minh nói chuyện với các trí thức năm 1964. Ảnh http://baotanglichsu.vn/ 


Hạt nhân của tầng lớp trí thức là đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học có uy tín cao, mà ở đây là đội ngũ trí thức tinh hoa có học 
hàm giáo sư, phó giáo cao quý (sau đây gộp chung là GS). Tuy nhiên, nhiệm vụ xây dựng lớp người trí thức ở Việt Nam vẫn 
gian nan bởi hàng năm tới kỳ phong chức danh G8, hệ thống giáo dục và xã hội lại chứng kiến những tranh cãi, quan điểm 
và việc lật lại cả những hồ sơ sắp được phong hàm, nhưng chưa đạt chuẩn [2]. 


Là người công tác trong ngành giáo dục, tham gia hoạt động nghiên cứu và trải nghiệm ở 5 cơ sở nghiên cứu giáo dục ở 
Việt Nam và Mỹ, tôi có đúc kết những suy nghĩ về đóng góp học thuật và uy tín làm nên danh hiệu GS cao quý. Những suy 
nghĩ này hình thành dựa trên cả trải nghiệm bản thân qua các môi trường học thuật, quan sát thực tế, và cả nhờ đọc những 
đóng góp của nhiều tác giả trên văn đàn học thuật Việt Nam những năm vừa qua. 


Bài viết chứa đựng 3 nội dung chính. Thứ nhất, bàn về sự cao quý của danh hiệu giáo sư và vì sao ngày nay không thể tách 
rời yếu tố đó khỏi việc xuất bản học thuật. Thứ hai, bài viết đưa ra một tỷ lệ đóng góp nhằm góp phần phản ánh năng lực, 
thông qua công trạng khoa học của một người xứng đáng với danh hiệu giáo sư. Cuối cùng, một vài khuyến nghị về cải tiến 
công việc xét phong học hàm giáo sư, xét từ hai nội dung đã bàn phía trên. 


1. Năng lực học thuật 


Từ rất nhiều tài liệu và trao đổi với học giới Mỹ, Châu Âu, Úc và Việt Nam, có thể đúc rút ra được yêu cầu đối với danh hiệu 
giáo sư là đóng góp khoa học chất lượng cao. Như nhiều giáo sư - ví dụ GS Nguyễn Văn Tuấn, Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa, 
Phạm Đức Chính, Nguyễn Ngọc Châu và nhiều người khác - đã trao đổi, công trạng đóng góp cho nền khoa học chính là yêu 
cầu quan trọng nhất. Nói về điều này, các giáo sư khả kính cũng đã đề cập rõ cả 3 mặt: phẩm chất khoa học, số lượng đóng 
góp và năng lực đào tạo, dẫn dắt, tạo thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên, trong đó tiên quyết phải là sự hoàn thiện về năng lực làm 
khoa học đạt ngưỡng chuyên gia hàng đầu (within the discipline) [3] của bản thân, phẩm chất khoa học, tư tưởng độc lập, có 
khả năng dẫn dắt và sức làm việc, khai phá lĩnh vực chuyên môn. Do đó, như GS Nguyễn Văn Tuấn và Lê Tuấn Hoa đã nhiều 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=21778 


1/18/2024, 12:48 PM 


Suy ngẫm vê trí thức tinh hoa 


2of4 


lần phát biểu: Không thể lấy hợp tác thay thế cho năng lực độc lập, một yếu tố cốt lõi trong vai trò dẫn dắt khai phá tri thức 
mới. Không thể lấy số lượng bù đắp cho chất lượng [4,5]. 


Tuy nhiên, đòi hỏi ngày nay của đời sống khoa học thúc 
giục các công trình và cá nhân để đạt đến uy tín tầm toàn 
cầu thì cũng không thể làm quá ít ỏi. Đó là vì cơ sở nghiên 
cứu - đào tạo có nhu cầu, là vì sự so sánh phẩm cấp đã lên 
tới tầm quốc tế (chúng ta lưu ý là Việt Nam đã là nước thu 
nhập trung bình với 100 triệu dân, có 400 trường đại học- 
cao đẳng, hợp tác quốc tế sâu rộng) và còn là vì ngày nay 
con em các gia đình, các thế hệ giáo viên mới đã được tiếp 
cận giáo dục chất lượng cao khắp toàn cầu. Thế hệ trẻ đã 
sớm được chứng kiến sự lao động miệt mài, chăm chỉ, 
nhận thức được những thành tựu to lớn từ khung cảnh 
quốc tế và đã kịp mang hình ảnh đó vào hình thành các 
quan điểm cá nhân về mức độ xứng đáng của cống hiến. 
Như vậy, về lượng cũng không thể quá ít. Đồng thời, cũng 
xuất phát từ các tranh cãi về chất lượng khoa học, liêm 
chính học thuật nổi lên gần đây, chúng ta cũng nhận thấy 
một nhu cầu rất cấp bách: Một giáo sư phải có được những đóng góp tư tưởng, kiến thức, kỹ năng trên văn đàn hàn lâm 
hạng nhất toàn cầu. Tôi xin nhấn mạnh tính từ tối quan trọng ở đây “hạng nhất”. Lý do rất đơn giản: nếu có tranh cãi, thì sẽ 
thường xảy ra ở hạng 2-3-4, chứ với thế giới cạnh tranh khốc liệt hàng trăm năm, với hệ thống thang bảng cọ xát, đánh giá lại 
liên tục, thì sự công nhận đẳng cấp đóng góp một khi đã ở bảng hạng nhất rất dễ thấy, dễ hiểu và dễ chấp nhận. 


Làm sao để nhận diện năng lực học thuật của trí thức? Câu trả lời có thể là một tiêu chuẩn có tính tỷ lệ, dễ ứng dụng và có lý 
do đúng đắn của nó. Nhưng trước hết, chúng ta bàn về phẩm cấp của thế giới học thuật, trong việc ghi nhận công trạng 
nghiên cứu. Ta phải nói về các tạp chí hàn lâm. Các tạp chí học thuật là nơi các thế hệ nghiên cứu công bố kết quả công 
việc, phản ánh tư duy và đóng góp vào những thay đổi của nghề nghiệp. Kể từ khi ra đời ISI giữa thập niên 1960 tới nay, các 
nhà nghiên cứu toàn cầu coi các tạp chí ISI, ngày nay gọi bằng tên mới là Web of Science sau khi cải tổ, là những tạp chí 
đáng đọc. Và như vậy, các bài xuất bản trên các “tạp chí đáng đọc” thì mới có nhiều khả năng thu hút giới chuyên môn. Các 
tạp chí ISI/WOS lại có cách xếp hạng mà họ vẫn tiến hành công bố hạng loại hàng năm, vào tháng 6, để phân ra nhóm tạp 
chí có ảnh hưởng cao trong một ngành, dựa trên hệ số tác động gọi là Journal Impact Factor (JIF). Cao nhất là Q1, tức là 
TOP 25% những ấn phẩm có tác động lớn nhất đến các học giả khác, thông qua lượng trích dẫn của ấn phẩm. Tuy vậy, WOS 
không độc quyền, mà tới năm 2003, hệ thống dữ liệu toàn cầu mới Scopus đã cạnh tranh và cũng cung cấp một hệ thống 
tính hệ số tác động mà tương đương với .JIF là CiteScore, ngoài ra còn thêm SNIP và S.JR. Dù chưa thể soán ngôi WOS, 
nhưng Scopus cũng trở nên rất đặc dụng với một loạt bảng xếp hạng đại học toàn cầu ngày nay đã và đang sử dụng dữ liệu 
của Scopus. Đối với những ngành hẹp, các chuyên gia còn cần thêm những cơ sở dữ liệu ngành để góp phần tinh chỉnh 
đánh giá như MathSciNet với ngành toán học và PubMed với ngành y học. Tuy nhiên, thực sự thừa nhận rộng rãi, dữ liệu bao 
quát và đầy đủ các thống kê tính toán cung cấp cho học giới, độc giả, các chính phủ, những cơ quan tài trợ, các viện hàn 
lâm, chỉ có 2 hệ thống đạt tới tâm toàn cầu là WOS và Scopus. 


Do đó, ý niệm đầu tiên về lớp lọc chất lượng là ấn phẩm cần vừa đạt chuẩn ISI/WOS và cũng đồng thời có mặt trong 
Scopus. Ý niệm tiếp theo là nhóm ấn phẩm trên cùng, tức là Q1. Tuy nhiên, ý niệm thứ ba rất quan trọng, đó là “hạng nhất”. 
Hạng nhất cần có sự thừa nhận rộng rãi của các chuyên gia uy tín và đối với các ấn phẩm hàn lâm, điều này không khó. Có 
thể lấy ví dụ, đối với ngành kinh tế học là American Economic Review (của AEA), Development Economics, Econometrica, 
đối với ngành đo lường học thuật hay gọi là scientometrics, thì Tạp chí Scientometrics của VHLKH Hungary chính là hạng 
nhất, với ngành kinh tế năng lượng là Energy Economies, với ngành phát triển thì Global Environmental Change, World 
Development, với ngành thông tin hàn lâm và xuất bản học thuật thì Learned Publishing (của ALPSP)... Việc có thể vượt qua 
hàng rào kiểm soát chất lượng ngặt nghèo và hoàn toàn bằng năng lực khoa học cá nhân độc lập chính là một lưới lọc 
phẩm giá khó khăn nhất. Và đây chính là điều mà nền khoa học, hệ thống giáo dục, các chuyên gia, học sinh và các gia đình 
đang đòi hỏi một cách cấp bách ở một người được công nhận có phẩm giá của một giáo sư. 


Cuối cùng, tôi xin đưa ra một tiêu chuẩn đảm bảo cả phẩm giá, độ dày cống hiến và sự ghi nhận phẩm cấp xứng đáng cho 
một tiêu chuẩn hàn lâm cao nhất nên được xem xét/cân nhắc. Tiêu chuẩn đó có hình dạng một tỷ lệ: 10-5-3. Nó được giải 
thích như sau. 


Thứ nhất, một giáo sư cần phải có 10 lần công bố hoàn toàn độc lập (còn gọi là solo) trên các tạp chí tối thiểu đạt chuẩn 
kép về chỉ mục ISI/WOS và Scopus (tức là ấn phẩm đồng thời thuộc cả 2 danh mục). 


Thứ hai, trong số 10 lần công bố solo đó, phải có ít nhất 50% trên các tạp chí Q1. Hiện nay, nhiều trường đại học có thể sử 
dụng bảng sắp xếp Q1 hoàn toàn mở, miễn phí của SClmago Lab tại https://www.scimagojr.com/. 


Thứ ba, trong số 5 lần solo Q1, nhất thiết phải có 3 lần xuất hiện trên các tạp chí hạng nhất của ngành, hoặc những ấn 
phẩm được thừa nhận rộng rãi là bảng vàng hàn lâm như PNAS, Science, Nature [6-8]. Bây giờ tôi xin dành vài dòng để nói 
về con số 3. Con số này phỏng theo lời khuyên của nhà kinh tế đoạt giải thưởng Nobel Paul Krugman trong bài Op-Ed “Notes 
on the Floating Crap Game” [9] con số 3 có lý do của nó. Lần đầu là “chào thế giới, tôi đã có mặt”. Lần hai là “tôi không gặp 
may nhé, tôi lại có mặt”. Lần ba là "tôi có đủ năng lực để ở đây lâu dài”. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=21778 


1/18/2024, 12:48 PM 


Suy ngẫm vê trí thức tinh hoa 


3of4 


2. Năng lực hợp tác quốc tế 


Xu thế quốc tế hóa giáo dục có tính tất yếu trong thời đại toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế sâu rộng giữa các quốc gia đặt ra 
yêu cầu năng lực hợp tác quốc tế của đội ngũ trí thức. Trí thức phải là lực lượng có năng lực đảm đương những nhiệm vụ 
nghiên cứu, giảng dạy, hoặc các dự án hợp tác quốc tế với các đối tác trên thế giới. Năng lực hợp tác và hợp tác quốc tế tối 
quan trọng cho trí thức bởi 3 động lực hay lý do. Thứ nhất, hợp tác (out of discipline) là con đường hiệu quả sáng tạo ra tri 
thức, gia tăng sản lượng khoa học và chất lượng khoa học [3]. Thứ hai là nâng cao thương hiệu, thứ bậc xếp hạng (ranking) 
của cơ sở giáo dục đại học. Thứ ba là thể hiện vai trò quốc tế khi tham gia chủ động vào sân chơi toàn cầu để đào tạo ra 
công dân toàn cầu. Đến đây, câu chuyện thẩm định năng lực học thuật và hợp tác khoa học của trí thức (nếu là ứng viên 
chức danh G8) không còn là bài toán khó nữa. Những ý kiến đánh giá, phản hồi của các đồng nghiệp quốc tế sẽ giúp Hội 
đồng thẩm định có được thông tin khách quan và hữu ích. 


3. Năng lực dẫn dắt, uy tín và tác động 


GS phải có đủ khả năng khai phá và dẫn dắt lĩnh vực mình nghiên cứu, giảng dạy. Năng lực dẫn dắt phải hội tụ được uy tín 
hay tầm ảnh hưởng lên cộng đồng khoa học tại cơ quan công tác, trong nước và quốc tế. Trong thực tế để đạt được ngưỡng 
uy tín và tầm ảnh hưởng nhất định thì trí thức phải có một quá trình lao động khoa học và giảng dạy kỷ luật và đủ dài 
(disciplined process) [3]. Hay nói cách khác những đóng góp chất lượng tốt, được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi quốc tế, 
phải có một số không quá nhỏ đạt tới tầm mức rất cao và được xuất hiện trên những văn đàn quốc tế “hạng nhất”. Và những 
đóng góp này của trí thức phải có đủ độ bền bỉ và bề dày để tạo nên ảnh hưởng và ở phẩm cấp chất lượng cao, được thừa 
nhận rộng rãi. (Lưu ý, đó là những đóng góp độc lập của bản thân người làm nghiên cứu). 


Như vậy, để đúc rút lại ở phần này, qua lăng kính của hệ xử lý thông tin 3D [3], một danh hiệu giáo sư cần được trao cho 
người có các phẩm chất sau: (1) Năng lực học thuật; (2) Năng lực hợp tác và hợp tác quốc tế, (3) Năng lực dẫn dắt, có uy tín 
và tầm ảnh hưởng đến cộng đồng khoa học và các thế hệ kế cận. Một người có đủ 3 yếu tố làm nên phẩm chất và công 
trạng nghiên cứu như trên thì cho dù không có Hội đồng nào phong tặng, nhưng thực chất vẫn được xã hội và cộng đồng 
khoa học toàn cầu gọi một cách đầy tôn trọng là “Giáo sư”. Và với thế giới hàn lâm, sự tôn kính của các đồng nghiệp với 
những đóng góp quý báu, mới làm nên một giáo sư thực thụ. 


Tương lai phía trước 


Giới tinh hoa có vai trò đặc biệt quan trọng với phát triển đất nước, ươm mầm tri thức cho thế hệ trẻ theo đúng mục tiêu 
"học thật, thi thật, nhân tài thật”. 


Tóm lại, đất nước dù ở thời kỳ nào, tầng lớp trí thức là hiền tài nguyên khí quốc gia và GS là hạt nhân của giới trí thức tinh 
hoa. Điều này đặt ra yêu cầu cho Hội đồng thẩm định là làm sao công nhận đúng trí thức tốt. Thực tế cho thấy tiêu chí xét 
công nhận GS ngày càng được nâng lên, trong khi có việc thẩm định lại (lật lại) những hồ sơ sắp được phong hàm, nhưng 
chưa đạt chuẩn cho thấy sự cầu thị, nghiêm túc, trách nhiệm của Hội đồng, hay là cơ chế xét (bộ lọc) đang hoạt động hiệu 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=21778 


1/18/2024, 12:48 PM 


Suy ngẫm vê trí thức tinh hoa 


4of4 


quả [10]. Và để không ngừng nâng cao chất lượng GS, bên cạnh tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn đã có, tiêu chuẩn cứng (tối 
thiểu) 10-5-3 (được đề cập ở mục 1) và sự tham gia của hội đồng quốc tế (được đề cập ở mục 2) trong quá trình thẩm định 
ứng viên GS nên được xem xét cân nhắc bổ sung trong thời gian tới. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Để xây dựng nước nhà, chúng ta cần càng ngày càng nhiều trí thức tốt. Đảng và Chính phủ 
vừa phải giúp cho thế hệ trí thức ngày nay càng ngày càng tiến bộ, vừa phải ra sức đào tạo thêm trí thức mới”. Thực hiện tốt 
công tác thẩm định, công nhận chức danh giáo sư không chỉ là một bước để ươm mầm văn hóa khoa học (văn hóa trí thức 
tỉnh hoa), góp phần củng cố và phát triển lực lượng sản xuất tiên tiến, phục vụ hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, mà 
còn là một cách tiếp cận để củng cố niềm tin (trust) của giới trí thức và nhân dân. 


Tài liệu tham khảo 


1. Tuấn, N. V. (2022a). Trí thức là a2 Vnexpress. https://vnexpress.net/tri-thuc-la-ai-4416071.html 


2. Hiên, Q. (2022). Yêu cầu hội đồng ngành rà soát lại lần nữa việc xét giáo sư, phó giáo sư. Thanh Nien. 
https://thanhnien.vn/yeu-cau-hoi-dong-nganh-ra-soat-lai-lan-nua-viec-xet-giao-su-pho-giao-su-post1434706.html 


3. Vuong, Q. H. et al. (2022). Covid-19 vaccines production and societal immunization under the serendipity- 
mindsponge-3D knowledge management theory and conceptual framework. Humanities and Social Sciences 
Communications, 9(1), 1—12. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01034-6 


4. Tuấn, N. V. (2018). Số bài báo khoa học không phản ánh chất lượng giáo sư. Vnexpress. https://vnexpress.net/gs- 
nguyen-van-tuan-so-bai-bao-khoa-hoc-khong-phan-anh-chat-luong-giao-su-3811082.html 


5. Tuấn, N. V. (2022b). Chất, không phải lượng, làm nên một giáo sư. Tuổi Trẻ. https://tuoitre.vn/chat-khong-phai-luong- 
lam-nen-mot-giao-su-20220225073011606.htm 


6. Vuong, Q. H. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nature Human 
Behaviour, 2(1), 5. https://doi.org/10.1038/s41562-017-0281-4 


7. Vuong, Q.-H. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nature, 582(149). https://doi.org/https: 
//doi.org/10.1038/d41586-020-01694-x 


8. Vuong, Q. H. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature Human Behaviour, 3(10), 
1034. https:⁄doi.org/10.1038/s41562-019-0667-6 


9. Krugman, P. (2014). Notes on the Floating Crap Game (Economics Inside Baseball). The New York Times. 
https://krugman.blogs.nytimes.com/2014/11/30/notes-on-the-floating-crap-game-economics-inside-baseball/ 


10. Phương Chi. (2022). Hơn một nửa ứng viên bị loại, Chủ tịch Hội đồng GS ngành Toán nói gì? Vietnamnet. 
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/hon-mot-nua-ung-vien-gs-pgs-bi-loai-chu-tich-hoi-dong-gs-nganh-toan-noi- 
gi-814763.html 


URL: https://kinhtevadubao.vn/suy-ngam-ve-tri-thuc-tinh-hoa-21778.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=2L778 


1/18/2024, 12:48 PM 


